Nguyễn Duy Chính 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


NHÂN SÂM 





Nguyễn Duy Chính 
NHÂN SÂM 


N gày xưa, có một tiều phu sống ở ven rừng với một đứa 
con còn nhỏ. Mỗi ngày, khi vào rừng đốn củi, người cha để 
cho đưa bé một nắm cơm để ăn. Thế nhưng không hiểu vì 
sao, tuy ăn uống đạm bạc như vậy mà đưa trẻ rất hồng hào 
khỏe mạnh. Người cha mới hỏi đứa trẻ hàng ngày ăn uống 
những gì thì đứa trẻ nói là cơm của nó hôm nào cũng bị khỉ 
trong rừng đến cướp mất. Gã tiều phu sinh nghi, nên một 
hôm đứng rình thì thấy quả nhiên cơm của đứa nhỏ bị khỉ 
lấy đi thật. Thế nhưng một lúc sau lại có một đứa trẻ bụ bẫm 
ở đâu không biết đến chơi với nó. Người cha liền đưa cho 
con một sợi chỉ đỏ và dặn con khi đứa trẻ ra về thì buộc vào 
tay nó. Đứa trẻ làm theo lời cha và người cha đi lần theo sợi 
dây thì gặp một loại cây có là hình năm cánh, có quả màu 
đỏ. Ông ta đào lên được một cái củ trông giống như người. 
Chính cái củ này mỗi ngày hiện ra đến chơi với thằng bé và 
truyền cái sinh lực của nó cho đứa trẻ. Đó là truyền thuyết 
về củ sâm theo truyện cổ tích. 

Nhân sâm là một loại củ, có vị hơi ngọt, mùi hăng hăng, một 
vị thuốc mà công năng của nó còn rất nhiều quan điểm trái 
ngược, mâu thuẫn nhau. Ở Á châu, sâm được coi là dược 
thảo đứng đầu trong các vị thuốc bổ (sâm nhung quế phụ). 
Mang một củ sâm trong túi đối với người Tàu còn có ý mang 
lại nhiều may mắn. Nhiều sự tích li kỳ về cây sâm được 
truyền tụng. Thế nhưng Tây y thì lại cho rằng chẳng qua 
sâm chỉ làm tăng khí lực như nhiều loại thực phẩm ta dùng 


hàng ngày. Nhiều khoa học gia lại nghi ngờ coi những công 
năng của sâm được phóng đại, một thứ ảo giác mà thôi. Cả 
hai bên đều có những luận cứ xác đáng để bảo vệ quan 
điểm của mình, và tin hay không là tùy mỗi người. Tuy 
nhiên, hàng ngày vẫn có hàng triệu người dùng và kỹ nghệ 
trồng sâm, biến chế sâm, mậu dịch liên quan đến sâm hàng 
năm lên hàng tỉ bạc. Do đó, dưới khía cạnh y tế hay kinh tế, 
sâm vẫn có một chỗ đứng quan trọng. 


LỊCH SỬ 

Cây nhân sâm mà người Trung Hoa sử dụng mang đầy tính 
chất huyền thoại bắt nguồn từ những vùng rừng núi Mãn 
Châu (Manchuria). Nhân sâm được tìm thấy và dùng như 
một loại dược vật là từ dãy núi Trường Bạch, tỉnh Cát Lâm. 
Ba tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh, Hắc Long Giang có những rừng 
tùng (cedar), là khu vực thích hợp cho những cây sâm mọc 
hoang. Thành thử, người ta vẫn gọi nơi đây là Vành Đai Sâm 
của nước Tàu. 

Vùng này có những dãy núi cao bao quanh nên hàng ngàn 
năm không bị ảnh hưởng bởi dòng văn minh và sinh hoạt 
chính trị của trung nguyên. Chính nhờ thế mà từ ngàn xưa 
tới khi họ chinh phục được Trung Hoa lập ra nhà Thanh, Mãn 
Châu vẫn là những bộ lạc và tiểu quốc độc lập, chủng tộc 
riêng, văn hóa riêng. Những truyện thần kỳ về cây sâm được 
truyền vào nước Tàu đều có tính huyền bí, là những linh 
dược trên núi cao, cũng như linh chi (một loại nấm) chỉ mọc 
đâu đó trên núi Thái Hàng. Khi củ sâm được mang vào bán 
tại trung thổ, nó là một loại dược vật được coi là hết sức kỳ 


diệu. Người ta đặt ra những huyền thoại, khi thì cho sâm là 
linh khí của thổ thần, khi thì cho là kết tụ tỉnh hoa của trời 
đất. Chính vì linh thiêng như thế, và nhất là nhiều củ sâm 
già có hình dáng, tay chân như một con người nên được gọi 
là nhân sâm. 

Những người đi hái sâm ở bên Tàu coi công việc của mình 
như một thứ nghỉ thức tôn giáo. Họ cho rằng cây sâm có thể 
biến đi nếu không gặp đúng người đúng lúc, và người hái 
sâm phải giữ mình cho trong sạch, coi công việc mình làm 
như một hành vi cứu nhân độ thế. Việc hái sâm cũng mang 
nhiều tính chất kỳ bí chẳng khác gì việc ngậm ngải tìm trầm 
ở miền Trung nước ta. 

Thần thoại Trung Hoa kể rằng thần núi có thể mở một khai 
lộ dưới lòng đất cho cây sâm chạy trốn, hoặc biến thành vô 
tung, vô ảnh để kẻ tham lam không thấy được. Thần sâm 
cũng có thể biến thành mãnh hổ nhảy ra vồ những kẻ dung 
phu, chỉ biết cầu lợi. 

Vào thế kỷ thứ 13, 14 người ta đi tìm sâm vào lúc trời nhá 
nhem tối vì tin rằng cây sâm tỏa ra một vùng hào quang. 
Thế nhưng người tìm sâm phải hết sức yên lặng vì chỉ một 
tiếng động nhỏ, cây sâm cũng khép lá và ánh sáng tắt đi. 
Cho nên người ta thường bắn tên vào những nơi phát quang 
để làm dấu và sáng hôm sau quay lại tìm sâm. 

Đến thời nhà Thanh, triều đình ra lệnh cấm không cho tự do 
đi tìm sâm mà phải tập họp thành từng đội, có quan quân 
canh gác, có đạo sĩ làm lễ tế cáo trước khi tiến vào rừng. 
Những người thợ chuyên môn đó được gọi là chim trĩ xanh vì 
họ mặc áo ngắn màu lam, chân bó xà cạp. 


Vào mùa xuân, khi một đội viên tìm ra một cây sâm, y phải 
lấy gậy đập mạnh xuống đất, đứng yên nhìn thẳng vào cây 
sâm rồi kêu lên cho đồng bọn chung quanh chạy tới. Khi 
nghe tiếng kêu, mọi người phải ngưng việc tìm sâm mà tập 
hợp lại để cùng nhau cầu khấn trời đất và sơn thần. Khi lễ 
chấm dứt, họ buộc một giải đỏ vào nơi cây sâm để mùa thu 
sẽ quay lại đào. 

Mùa thu đi đào sâm lúc nào phải do các đạo sĩ xem ngày giờ 
tốt. Lễ vật được bày ra, hương đốt lên và quây vùng bằng 
những mảnh vải đỏ buộc vào thân cây chung quanh. Đào 
sâm phải dùng xẻng làm bằng sừng hươu vì kim loại sẽ làm 
tiêu hao khí lực của dược vật. Những sợi rễ nhỏ cũng không 
được làm đứt. Thành thử người thợ phải bới đất chung 
quanh, đổ nước vào cho đất thật mềm, rửa từ từ cho bao giờ 
trơ củ ra. Khi đào xong lại tế lễ, rửa thật sạch, gói lại kèm 
theo tên người tìm thấy rồi chuyển giao cho quan quân canh 
giữ. Những củ sâm già, quí được cho ngay lên xe có binh sĩ 
áp tống đem về cung giao cho Ngự Y Viện bào chế. 

Trước kia củ sâm là tài sản của người tìm được. Thế nhưng 
từ năm 1715, một đạo dụ coi sâm là tài sản quốc gia, thuộc 
quyền thiên tử. Tất cả phải giao lại cho quan quân chuyển 
về cung phân loại và định giá. Triều đình độc quyền khai 
thác và phân phối cho tới khi nhà Thanh bị lật đổ. 


NHÂN SÂM THEO ĐÔNG Y 

Theo truyền thuyết, ba vị vua khai sáng ra nước Tàu được 
gọi là Tam Hoàng cai trị khoảng 2500 đến 3000 năm trước 
Tây Lịch. Ba vị vua này cũng là thủy tổ của văn minh Trung 


Hoa. Vua đầu tiên là Phục Hi được coi là người đã viết nên 
quyển Kinh Dịch, là cuốn kinh khởi nguyên cho mọi loại học 
thuật. Kế đó là vua Thần Nông, cha đẻ của nông nghiệp, 
chăn nuôi và dược thảo. Vua thứ ba là Hoàng Đế, tạo ra lễ 
nhạc và y thuật. 

Vua Thần Nông viết ra cuốn Bản Thảo là một loại bách khoa 
từ điển về dược vật. Thế nhưng bản thảo mà chúng ta được 
đọc ngày nay không phải do một người viết mà được thêm 
thắt tích tụ nhiều đời. Nhiều học giả cho rằng công trình san 
định chính yếu vào khoảng đời nhà Hán (202BC đến 221AD) 
nhưng những tài liệu có từ thời trước nữa. Đó là một công 
trình tổng hợp nhưng gán cho vua Thần Nông, một nhân vật 
huyền thoại như bất cứ một tác phẩm cổ điển nào của Trung 
Hoa. Trong 252 vị thuốc của Thần Nông Bản Thảo có vị Nhân 
Sâm. Cuốn sách này cho đến nay các tiệm thuốc bắc vẫn 
còn dùng. 

Trong Hoàng Đế Nội Kinh, tác phẩm nói là do Hoàng Đế 
trước tác phân tích và phương pháp chữa trị dùng cơ sở âm 
dương ngũ hành nhưng nhiều người cho rằng chỉ được trước 
tác khoảng thế kỷ thứ ba hay thứ tư trước Tây Lịch và có thể 
chịu ảnh hưởng của văn minh Ấn Hồi của Thiên Trúc trong 
đó pha trộn nhiều luận điểm tương tự như tiên đạo, du già 
(yoga) và đôi chỗ cả tư tưởng Phật giáo. 

Đào Hoằng Cảnh (452-536) khi san định lại Thần Nông Bách 
Thảo Kinh đã viết về nhân sâm như sau: 

“Nhân sâm mọc trong khe núi, được dùng để trị ngũ thương, 
an thần, giảm xúc động, trị hồi hộp, làm sáng mắt, thanh 
thần và gia tăng trí não. Dùng lâu ngày sẽ làm tăng tuổi 


thọ.” 

Tuy nhiên, nhiều học giả cho rằng căn bản thuyết âm dương, 
ngũ hành chưa chắc đã hoàn toàn là của Trung Hoa mà rất 
có thể do ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ. Trong cuốn kinh 
cổ của Ấn Độ, Atharva Veda viết về nhân sâm như sau: 
“Nhân sâm làm nẩy mầm những hạt giống mà người đàn 
ông gieo vào người đàn bà. Đó chính là phương pháp để sinh 
được những đứa con trai có sức khỏe như bò mộng. Dược 
vật này đem đến cho con người đầy sinh lực nên khi bị kích 
thích, hơi thở nóng hổi như bốc lửa...” 

Chính từ cuốn sách này mà người ta cho rằng nhân sâm là 
một loại linh dược, một thảo mộc có năng lực cải lão hoàn 
đồng và đạt tới trường sinh. Một số đạo gia dùng nhân sâm 
trong việc luyện đơn. Một nhân vật nổi tiếng là Cát Hồng đời 
Đông Tấn, người đời thường biết đến qua tác phẩm Bão 
Phác Tử nội ngoại thiên, một cuốn sách quan trọng cho 
những ai tìm hiểu về tiên thuật Trung Hoa. Bão Phác Tử viết 
khoảng thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên, chép mọi phương 
pháp trường sinh, luyện đơn, ăn uống, và pháp thuật. Ông 
viết những phép luyện thủy ngân, chu sa, chì hoá vàng cùng 
nhiều công thức khác. Nhân sâm được liệt kê là có tác dụng 
kéo dài tuổi thọ và tránh bệnh tật. 

Trương Trọng Cảnh, người được xem như y tổ của Trung y coi 
nhân sâm là vị bổ dương. Trong cuốn Thương Hàn Luận, một 
cuốn sách quan trọng không kém gì Hoàng Đế nội kinh nói 
là sâm làm xuất hãn giảm sốt và gia tăng nội lực cho bệnh 
nhân. 

Tới đời Tùy Đường, Thái Y viện được thành lập, tuyển những 


người đỗ đạt vào làm việc, là cơ quan nghiên cứu chính thức 
của triều đình chuyên về y học. Đây là một biến chuyển có 
thể coi như cách mạng vì nghề thuốc trước kia chỉ là một 
nghề phụ, thường là do các đạo sĩ tự tìm kiếm nên nhiều khi 
có phần hoang đường, nay được huấn luyện, nghiên cứu có 
hệ thống. Triều đình cho lập những vườn thuốc, trong đó có 
việc trồng sâm tại Mãn Châu, nhất là khu vực Cát Lâm. 

Thời kỳ này việc giao thương đã phát đạt, hai nền văn minh 
Ấn-Hoa có dịp trao đổi, bổ túc. Văn minh trung nguyên coi 
như cực thịnh. Đạo giáo chủ trương thuần tịnh tự nhiên, 
không ép xác mà cũng không buông thả, nhưng tìm cách 
làm thăng hoa thân xác. Quan điểm đó không đi ngược với 
những xu hướng triết học, Khổng Lão Phật nên được nhiều 
người theo đuổi. Vào thế kỷ thứ bảy, Tôn Tư Mạc (Sun Szu- 
Mo 601-682) chuyên tâm nghiên cứu y thuật, trước tác 
nhiều sách vở giá trị. Ông cũng là người đầu tiên nghiên cứu 
về phụ khoa (bệnh đàn bà) viết một bộ bảy cuốn Phụ Nhân 
Phương. Trong đề mục viết về phòng trung thuật, ông có kê 
toa dùng nhân sâm cho những cô dâu bị chứng lãnh cảm 
hay thẹn thùng trong đêm tân hôn. 

Cuối đời Đường, tuy những ngành triết học, tôn giáo có phần 
suy vi nhưng bù lại kỹ thuật lại tiến bộ. Những phát kiến và 
cải thiện trong khoa học, toán học và y học rất đáng kể. 
Người nổi tiếng nhất trong thời kỳ này là Thẩm Quát (Shen 
Kuo), một nhà bác học tuy không chuyên về y thuật nhưng 
lại đóng góp rất nhiều công lao. Ông đã bổ túc và hiệu đính 
cho bộ Thần Nông Bách Thảo Kinh trở nên hoàn hảo hơn và 
đưa vào nhiều vị thuốc mà ông nghiên cứu từ những quốc 


gia khác. 

Bộ sách về thuốc bắc qui mô và vĩ đại nhất phải kể đến Bản 
Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân (Li Shi Zhen 1518-1593) 
đời Minh. Bộ sách chép về dược tính của hơn 2000 loại dược 
vật và hơn 8000 thang thuốc có phương pháp khoa học, 
phân loại thành động vật, thực vật, khoáng vật. Bản Thảo 
Cương Mục phân ra năm loại sâm, mỗi loại dùng để chữa trị 
một tạng trong ngũ tạng. Nhân sâm (panax ginseng) bổ tì, 
sa sâm (adenophora polymorpha) bổ phế, huyền sâm hay 
nguyên sâm (scrophularia oldhami) bổ thận, đan sâm hay 
xích sâm (salvia miltiorrhiza) bổ tâm, quyền sâm hay tử sâm 
(polygonum bistorta) bổ can. 

Từ thế kỷ thứ 18 đến đầu thế kỷ thứ 20, nhà Thanh coi việc 
buôn bán sâm là một thứ quốc cấm. Như trên đã trình bày, 
triều đình giành toàn bộ việc khai thác và biến chế nên sâm 
bán ra ngoài rất ít. Và đương nhiên, càng hiếm thì giá lại 
càng cao, càng nhiều truyện thần kỳ bao quanh cái thứ củ 
mà bây giờ chúng ta thấy bán nhan nhản khắp các chợ Tàu. 
Và cũng vì sâm Trung Hoa không có, các thương nhân mới 
chuyển sang buôn bán sâm Bắc Mỹ, mở ra một kỷ nguyên 
mới cho kỹ nghệ thu lượm, trồng trọt và biến chế dược thảo 
này. 

Ngoài Trung Hoa, nhiều quốc gia khác tại Á Châu cũng có 
sâm, đáng kể nhất là sâm Đại Hàn và sâm Nhật Bản. Ngay 
từ thời nhà Chu (1100-771BC) Triều Tiên đã phải thần phục 
Trung Hoa và coi như một phiên thuộc. Ảnh hưởng của Tàu 
đối với Triều Tiên cũng không khác gì đối với nước mình. 
Chính xuyên qua Triều Tiên mà văn minh Trung Hoa truyền 


sang Nhật Bản. Năm 755, một y sư tên là Kan Jin đi thuyền 
qua Nhật vào làm ngự y cho vua Shomo, mang theo nhiều 
sách từ lục địa. 

Đến thế kỷ thứ 15, một cuốn sách thuốc quan trọng của 
Triều Tiên là Hyang-yak Ku-gup-bang được mang sang Nhật, 
trong đó dược thảo chính dùng trong các thang thuốc là 
nhân sâm. Nhân sâm được trồng nhiều cả miền Bắc lẫn 
miền Nam Hàn quốc. Vì là một nguồn lợi quan trọng, các 
chính phủ của hai miền đều kiểm soát chặt chẽ sản vật này. 
Tất cả những nông gia trồng sâm đều phải đăng ký về diện 
tích và số lượng cho Văn Phòng Độc Quyền Mậu Dịch để 
chính phủ biết rõ số lượng sản xuất hàng năm. Văn phòng 
này, nguyên thủy tên là Chosen, thiết lập từ thời Nhật thuộc. 
Bắc Hàn cũng có một văn phòng tương tự. Có nhiều hạng 
khác nhau cho cả Hồng Sâm lẫn Bạch Sâm từ hạng nhất 
(thiên), đến hạng nhì (địa), hạng ba (hảo), hạng tư (vĩ). Mỗi 
loại lại phân chia thành loại to, nhỏ, vụn... Sâm trắng là loại 
sâm để nguyên không tôi luyện, sâm đỏ (red ginseng) là 
sâm đã được bào chế bằng cách chưng cách thủy qua một 
dung dịch thuốc bắc. 


NHÂN SÂM TẠI ÂU MỸ 

Dược tính và những dật sự của nhân sâm được truyền qua 
Âu Châu từ thời trung cổ. Ngay từ trước khi Marco Polo kể lại 
những chuyện ông mắt thấy tai nghe ở triều đình nhà 
Nguyên vào cuối thế kỷ thứ 13 thì việc buôn bán, trao đổi 
sản phẩm giữa Trung Hoa và Âu Châu đã thịnh hành. Tuy 
nhiên, phải đến năm 1497, khi đường biển đi từ Ấn Độ sang 


Trung Hoa được Vasco de Gama khai thông thì việc giao 
thương mới thuận lợi. Những phái đoàn truyền giáo là thành 
phần đi tiên phong. Trong số các giáo sĩ, một số đông cũng 
là những khoa học gia, y gia muốn mang văn minh Âu Tây 
làm phương tiện mở đường cho việc kết thân với vua quan 
và dân chúng bản xứ. Họ qua các nước Á Đông dạy về toán 
học, thiên văn học, hàng hải, giải phẫu, cơ thể học là những 
ngành kỹ thuật mới phát triển trong thời Trung Cổ. Nhiều 
người đã được phong quan tước và giữ những chức vụ của 
triều đình. Họ cũng bỏ công nghiên cứu về Trung y cũng như 
tìm hiểu dược thảo của người Tàu như thế nào. Cây nhân 
sâm được nói đến như một loại dược thảo kỳ diệu của vùng 
Mãn Châu. 

Đầu thế kỷ thứ 17, trong tác phẩm Đế quốc Trung Hoa của 
Alvaro Semedo (Rome, 1643) và Người Mông Cổ chinh phục 
Trung Hoa của Martinus Martini đã có nhắc đến nhân sâm. 
Tuy nhiên, hai tác giả này không nhìn thấy những giá trị 
thương mại của củ sâm mà chỉ coi như một đặc sản của 
vùng Viễn Đông mà thôi. 

Phải đến khi linh mục Pére Jartous, một giáo sĩ giòng Jesuit ở 
Trung Hoa, mô tả loại cây này một cách khoa học, có nghiên 
cứu, thì các thương nhân mới nghĩ đến việc buôn bán món 
hàng này. Khi bài viết nhan đề “Mô Tả Về Các Loại Nhân 
Sâm Mọc Hoang” của ông xuất hiện trên tạp chí Triếøt học 
của Hiệp Hội Hoàng Gia Luân Đôn năm 1714, trong đó có vẽ 
hình chi tiết những cây sâm mà người Tàu đi tìm ở vùng núi 
Trường Bạch, thì người Âu Châu mới nhận ra rằng không 
phải chỉ bên Tàu mới có giống cây huyền bí này mà ở Bắc 


Mỹ cũng có rất nhiều dã sâm, mọc khắp nơi trong rừng núi. 
Đó chính là thời kỳ người ta bắt đầu khai thác sâm Âu Mỹ, ta 
thường gọi là sâm Hoa Kỳ. 

Khi bài viết của linh mục Jartous tới tay một linh mục người 
Pháp khác là cha Francois Lafiteau (1681-1746), lúc đó đang 
ở Montreal, Canada, ông này mới đem hình vẽ đem hỏi một 
nhóm con chiên tân tòng của ông gốc người da đỏ Mohawk. 
Những người da đỏ này nhận ra ngay loại cây và dẫn ông 
đến một vùng gần đó có vô số các cây mọc hoang giống 
như cây trong hình. Linh mục Lafiteau liền đào một số củ gửi 
về cho những thảo mộc gia giòng Jesuit ở bên Pháp để họ 
thử nghiệm. Những củ này được xác nhận là thuôc họ sâm 
(aralicaeae) và được xếp loại là Panax Quinquefolium (lá 
năm cánh), tức là sâm Bắc Mỹ. Người ta liền mang một mớ 
sâm Bắc Mỹ sang Trung Hoa để bán thử. Khi đến Bắc Kinh, 
các tiệm thuốc bắc coi là loại hảo hạng, bán với giá tương 
đương cân lượng tính bằng vàng. Thế là một đồn mười, mười 
đồn trăm và cuộc đổ xô đi đào sâm năm 1715 (Ginseng 
Rush) bắt đầu. 

Ngay khi những thương nhân người Pháp ở Canada nhận 
được những tin tức là vùng Bắc Mỹ cũng có nhiều sâm mọc 
hoang, họ liền tìm cách thương lượng với đám thợ săn và 
dân da đỏ để mua bán loại củ quí giá này. Họ cũng yêu cầu 
chính phủ Pháp ký những thương ước để xuất cảng món 
hàng sang Trung Hoa. Đến năm 1715 thì công ty Pháp Tây 
Aán (West Indies) được giao cho vai trò độc quyền khai thác 
sâm ở Bắc Mỹ. Thế nhưng cái quyền đó chỉ có trên giấy tờ vì 
đám di dân mạnh ai nấy đào, không đếm xỉa gì đến đạo luật 


đó cả. Trong nhật ký viết năm 1715, Peter Kalm đã viết: 

“,,, những thương nhân ở Quebec và Montreal nhận được 
những đơn đặt hàng qua các đại diện từ bên Pháp. Những 
người da đỏ thì đi sục sạo khắp nơi để tìm nhân sâm đem về 
bán lại cho những con buôn ở Montreal.” 

Đến năm 1752, mỗi năm người Pháp ở Canada xuất cảng 
nhân sâm lên đến nửa triệu franc một năm, và ngày càng 
gia tăng. Giá sâm ở Canada đã lên đến 5 đô la một pound 
nhưng phẩm chất thì ngày càng đi xuống vì cả người đi đào 
lẫn người đi buôn đều chỉ muốn kiếm lời cho mau. Người ta 
đào sâm chưa đủ ngày tháng, chẳng thèm phơi mà đem sấy 
trên lửa, trong lò cho mau khô. Khi người Tàu thấy sâm Bắc 
Mỹ cháy sém cả rễ, họ không mua nữa nên mậu dịch về 
sâm từ một triệu franc tụt xuống còn có 33,000 franc năm 
1759. Cái vấn đề thứ hai là dã sâm gần như tuyệt chủng vì 
người ta bất kể già non, họ đều nhổ hết không kịp cho sâm 
ra hoa, nảy mầm. Thành ra người Canada đã có một câu 
ngạn ngữ là “tuột dốc như sâm” (C'est tombe comme le 
ginseng). 

Lúc ấy nước Mỹ còn là những vùng thuộc địa nhưng cư dân 
cũng tham gia phong trào đào sâm. Từ năm 1744 đến năm 
1766, mãi dịch về sâm gia tăng mau lẹ ở các vùng thuộc địa 
phía đông Hoa Kỳ. Chính George Washington trong một 
chuyến về thăm quê ở Virginia đã ghi trong nhật ký: 

“Tôi đã thấy nhiều đoàn la (lừa lai ngựa) chất đầy sâm đi về 
hướng đông để đến Forbes-Braddock.” 

Không những đám người di cư chuyển qua trao dổi sâm với 
thổ dân da đỏ mà ngay cả nhiều viên chức chính quyền, 


công nhân đào kênh cũng bỏ nghề đi kiếm mối lợi mới này. 
Chuyến tàu đầu tiên của nước Mỹ chở sâm sang Trung Hoa 
bán là Empress of China khởi hàng từ cảng New York ngày 
22 tháng 2 năm 1784 đi Quảng Đông. Vị thuyền trưởng 
Major A. Samuels đã khôn ngoan dùng sâm như một loại hóa 
tệ, thay vì đem vàng đi mua hàng của người Tàu như những 
thương thuyền khác. Vì thế chuyến hàng này người Mỹ lời 
tới trên 300 phần trăm và từ đó họ càng nô nức đi tìm sâm. 
Đến năm 1841, mỗi năm người Mỹ bán sang Trung Hoa đến 
640,000 pounds sâm đã chế biến. 

Thế nhưng cũng như ở Canada, nguồn dã sâm ở Hoa Kỳ 
không phải là vô tận. Năm 1858, Mỹ chỉ bán ra có 366,053 
pounds sâm khô, giá 52 cent một pound. Giá sâm tăng lên 
đến $4.71 một pound năm 1897. Đến thời kỳ này thì sâm 
hoang gần như đã cạn. Cũng như bên Canada, ngưởi ta ham 
tiền nên không chừa cây non cho mùa tới mà hái không kể 
tuổi. Những rừng danh mộc[1] (hardwood) bát ngàn trước 
đây là nơi sâm có thể mọc hoang nay bị khai thác chẳng còn 
bao nhiêu. Từ 400,000 dặm vuông ở đầu thế kỷ nay chỉ còn 
chưa đầy 4000 dặm vuông. Khu vực miền tây bắc Hoa Kỳ 
phía Thái Bình Dương cũng sa sút. Những nhân công người 
Tàu khi tìm thấy sâm hoang ở các vùng bắc California, 
Washington, Oregon cũng đi lùng gắt gao. Kỹ nghệ tìm sâm 
ở Bắc Mỹ kể như chấm dứt khi bước qua thế kỷ thứ hai mươi. 


SÂM HOA KỲ 
Như trên đã trình bày, cái thời người ta tìm thấy cây sâm 
mọc hoang ở Bắc Mỹ là lúc mà những khu rừng hoang còn 


khắp nơi. Thuở khai phá của những đoàn người di cư lập 
quốc, nghề đào sâm truyền đời nọ sang đời kia. Thế nhưng 
đến đầu thế kỷ này thì rừng hoang chẳng còn mấy và những 
người đi tìm sâm cũng chỉ là một nghề tay trái, kiếm thêm 
tiền phụ trội chứ không mấy ai sống hẳn bằng nghề đi đào 
sâm. Mùa sâm từ tháng 8 đến tháng 11, người ta mới vào 
rừng, may ra được tí bổng ngoại nào chăng. 

Người ta tìm ra có ba vùng trên Bắc Mỹ có cây sâm mọc 
hoang mà ta thường gọi là sâm Hoa Kỳ, nguyên nghĩa là cây 
vạn năng lá năm cánh (panax quinquefolius). Cây sâm chỉ 
mọc trong những rừng danh mộc (hardwood) trong những 
vùng bắc, đông bắc và tây bắc nước Mỹ giáp ranh với 
Canada. Ở Canada, nay chỉ còn thỉnh thoảng tìm thấy ở 
Ontario và Quebec. Một trăm năm trước, những tiểu bang có 
nhiều dãsâm nhất của Mỹ là West Virginia, Kentucky, và 
Tennessee nhưng nay chỉ còn là một thời vang bóng. Sâm 
Hoa Kỳ (Panax quinquefolius) hay nói chung sâm vùng Bắc 
Mỹ có tính mát hơn sâm Cao Ly hay sâm Tàu (Panax 
ginseng) và cũng quân bình âm dương hơn. Albert Y. Leung, 
một nhà nghiên cứu dược phẩm thiên nhiên ở Hoa Kỳ phân 
biệt giữa sâm Hoa Kỳ và sâm Á châu trong tác phẩm Dược 
phẩm Trung quốc (1984) như sau: 

Hai loại sằm có hay công năng khác nhau trong Trung y. 
“Sâm Hoa Kỳ được coi như có tính mát, hoặc có khi coi là 
lạnh (hàn) gần như đối nghịch với sâm Á châu có tính ấm 
hay nóng. Dùng sâm Hoa Kỳ vào mùa hè nhằm giải nhiệt. 
Khi em gái tôi bị sốt, bà tôi cho uống sâm để giải nhiệt và hạ 
hỏa. Thành ra dùng sâm phải nắm vững dược tính của nó 


nêu không sẽ không công hiệu gì.” 

Ngoài củ sâm, một số bộ phận khác của cây sâm cũng có 
dược tính. Lá sâm,tức nhân sâm diệp, tên thuốc là ginseng 
folium cum caule, bổ phổi và tì vị. Phần cây tiếp giáp với củ 
(nhân sâm la) cũng được dùng làm thuốc. 


KỸ NGHỆ TRỒNG SÂM HIỆN NAY 

Ngay từ đầu thế kỷ thứ 18, ở Bắc Mỹ người ta đã tìm cách 
lấy giống sâm mọc hoang về trồng một cách có qui củ. Thế 
nhưng phải đến năm 1895, George Stanton mới công bố kết 
quả thành công trên một tờ báo tại New York. Cũng năm đó, 
bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ xuất bản một đặc san về cách trồng 
sâm. Năm 1897, ông Stanton lại viết thêm một bài khác, 
nhấn mạnh vào yếu tố sâm phải trồng nơi có bóng râm và 
tiết lộ ông đã thu hoạch được 106 pounds sâm khô trồng 
trong vườn, trị giá trên 500 dollar một pound (giá bán ở Bắc 
Kinh). Thế là nhiều người đổ xô vào kỹ nghệ trồng sâm để 
mong làm giàu bằng cách sản xuất qui mô loại dược thảo 
này. 

Đến đầu thế kỷ 20, nông trại trồng sâm mọc lên như nấm. 
Thế nhưng hột giống lúc đó rất hiếm và người ta thường đi 
mua những cây non mà thợ săn đào được đem về trồng cho 
đủ ngày tháng và giá cả cây non tăng vọt lên. Năm 1902, 
Charles M. Goodspeed ở Skaneatles, New York xuất bản một 
nguyệt san lấy tên là Special Crops chuyên về trồng sâm và 
các loại cây hiếm khác. Đến cuối năm 1902, trên toàn nước 
Mỹ đã có khoảng 25 mẫu sâm trồng, trong số đó có năm 
mẫu đã đủ trưởng thành để thu hoạch. Thế nhưng chỉ vài 


năm sau, hoặc vì bón không đúng cách, hoặc vì các loại 
bệnh tật, nên sâm Hoa Kỳ mất mùa mấy năm liền khiến 
nhiều nông gia tiêu tan sự nghiệp. Trường đại học Cornell và 
bộ Nông Nghiệp phải nhảy vào nghiên cứu những phương 
pháp cứu vẫn kỹ nghệ này. Nhờ thế, năm 1910, nông gia 
Hoa Kỳ đã đạt được mức sản xuất 154,000 pounds, trị giá 
trên một triệu mỹ kim. Sau thế chiến thứ nhất, giá sâm đã 
tương đối ổn định ($12 sâm loại tốt, $9 sâm trung bình và 
$3 sâm xấu một pound). Thời thế chiến thứ hai, người Nhật 
kiểm soát toàn bộ mậu dịch về sâm, lại ép dân Đại Hàn 
trồng sâm với giá rẻ mạt nên sâm Mỹ gần như hoàn toàn 
phá sản. Sau khi Mao Trạch Đông thống nhất Hoa lục, giá 
sâm đã ổn định trở lại và sâm Mỹ bán vào Trung Hoa qua 
ngả Hongkong cố định $8 một pound. Cuộc chiến Triều Tiên 
cũng làm cho giá sâm tăng lên vì một phần lớn vườn sâm 
Đại Hàn bị phá hủy. 

Kỹ nghệ trồng và sản xuất sâm hiện nay ngày càng thịnh 
vượng vì không kể người Á châu, chính người Âu Mỹ cũng coi 
sâm là một loại dược thảo giá trị và khuynh hướng phòng 
bệnh, gia tăng hệ thống đề kháng của y khoa phòng ngừa 
khiến cho nhân loại ngày càng ưa chuộng những loại thảo 
mộc hơn là dùng thuốc. Việc sản xuất nhân sâm ở Canada 
gia tăng 325% từ năm 1990 đến 1994. Tính về lượng họ chỉ 
kém Trung Hoa. Hầu hết những người trồng sâm ở Canada 
và Hoa Kỳ đều bán lại cho một hai hãng lớn và do những 
con buôn ở Hongkong phân phối đi khắp nơi, tiêu thụ nhiều 
nhất ở Á châu và Đông Nam Á. Số lượng tiêu thụ ở Bắc Mỹ 
cũng gia tăng nhiều vì cư dân gốc Á ngày một nhiều. Trồng 


sâm nay cũng là một loại nông phẩm mà người ta xem là có 
nhiều lợi tức. Một mẫu sâm thu về $92,600 một năm, trong 
khi trồng kiwi là nông phẩm đứng hàng thứ hai chỉ thu được 
$18,500. Tiền lời trồng sâm khoảng 60% tiền vốn. Theo tờ 
Wall Street Journal, công ty trồng và buôn sâm lớn nhất thế 
giới, Chai Na Ta corporation, năm 1994 đã thu hoạch 
483,000 pound sâm và bán ra hơn 19 triệu dollar. 

Sâm Bắc Mỹ thường được chia làm ba loại. Loại thứ nhất là 
sâm hoang nghĩa là tìm thấy mọc trong rừng không do người 
trồng mà do sinh sản tự nhiên. Loại sâm hoang phải từ 10 
năm trở lên mới gọi là tốt. Sâm hoang thường nhỏ và xấu xí 
hơn loại người trồng nhưng lại được giới sành điệu ưa 
chuộng hơn vì cho rằng mọc tự nhiên thường là giống khỏe 
mạnh, chịu đựng dãi dầu và phải vượt qua được những thử 
thách của trời đất. Loại thứ hai do người trồng nhưng trồng 
ngay tại những vùng người ta kiếm thấy sâm mọc hoang, 
không bón xới để cho phẩm chất được gần với sâm thiên 
nhiên. Loại thứ ba hoàn toàn do người trồng theo phương 
pháp canh tác đã được các nông gia nghiên cứu. Sâm loại 
này chiếm đa số trên thị trường, trồng với số lượng lớn và 
không được coi trọng như hai loại sâm trên. Người ta cũng 
bảo rằng loại sâm này có tính âm hơn các loại khác. 

Hiện nay, Bắc Mỹ sản xuất 1/5 tổng số sâm trên toàn thế 
giới, 4/5 còn lại trồng ở Á châu, nhiều nhất là Trung Hoa, 
Liên Xô, Đại Hàn và Nhật Bản. Tuy nhiên, trong khi khuynh 
hướng trồng sâm ở Bắc Mỹ đi lên thì nhiều nơi, vốn dĩ nổi 
tiếng về sâm như Đại Hàn, lại giảm. Nghề trồng sâm không 
còn được giới trẻ chú trọng vì hiện nay con cái nông dân học 


lên cao thường định cư tại thành thị hơn là quay trở lại quê 
cũ tiếp tục cái nghề của cha ông. Vả lại ở Đại Hàn, tuy một 
mẫu sâm bán ra được khoảng $198,000 nhưng phải mất 17 
năm mới thu hoạch một lần. Thành thử, tính đổ đồng cũng 
không được mấy. Cây đã khó trồng, lắm bệnh, lại mất nhiều 
công và nếu đất đó dùng để xây nhà có thể đem lại nhiều lợi 
tức hơn. 


CÁC LOẠI SÂM 

Cùng họ Panax, có nhiều loại sâm khác nhau được dùng 
trong Đông y, mỗi loại có công năng khác nhau. Một loại 
người ta gọi là Panax pseudo-ginseng hay Panax 
notoginseng thường dùng dưới cái tên Điền Thất Nhân Sâm 
(tien chi ginseng). Tên thường dùng gọi là củ tam thất (san- 
chi), mọc nhiều ở vùng tây nam nước Tàu. Loại sâm này 
được bán dưới dạng sống hay đã chế luyện. Tam thất có vị 
ngọt, hơi đắng, tính ấm tác dụng vào can và vị kinh dùng 
trong bệnh trĩ, hay đau nhức, làm giảm sưng. Theo Trung y, 
đau nhức là do huyết trệ, máu huyết không đem đủ chất bổ 
dưỡng và không thải được chất độc một cách trọn vẹn. 

Loại thứ hai là Panax japonicum, hay sâm Nhật Bản người 
Tàu gọi là Sâm Đông Dương, còn gọi là trúc tiết nhân sâm. 
Tên Nhật là Tikusetuninzin. Sâm Nhật Bản thường dùng để 
thay thế khi không có nhân sâm, vị đắng, có tác dụng bổ tì 
VỊ. 

Panax majoris, thường gọi là Châu sâm (Pearl ginseng) hay 
Châu Nhi Sâm (Chu Erh Shen) được mô tả trong Bản Thảo 
Cương Mục, có vị đắng, tính hàn, tác dụng vào can và vị 


kinh dùng để bổ khí, giải phế nhiệt, bớt ho suyễn. Loại này 
không mạnh như nhân sâm. 

Một số dược thảo khác, tuy không thuộc họ sâm (panax) 
nhưng cũng được gọi là sâm và dùng với những dược năng 
tương tự. Đảng Sâm (dang shen), là một loại dây leo được 
trồng tại vùng Thượng Đảng, củ có hình dáng giống củ sâm, 
chỉ mới dùng làm thuốc từ đời Thanh. Đảng sâm có tính ấm, 
làm tăng sức đề kháng của cơ thể và tăng cường bộ phận 
tiêu hóa và lợi phế. Vì tương đối rẻ tiền, người ta hay dùng 
đảng sâm trong việc nấu ăn để bổ khí và ít kích thích hơn 
nhân sâm. Nhiều người hay dùng đảng sâm thay nhân sâm 
vì trẻ già đều dùng được, nhiều cũng không có hại. 

Một loại củ khác vẫn thường được mệnh danh là sâm Tây Bá 
Lợi Á (Siberian ginseng) tuy không trực tiếp thuộc loại sâm 
(Panax) nhưng thuộc vào một gia đình nhà sâm, tức họ 
Araliaceae. Tên thuốc của cây này là Eleutherococcus 
senticosus. Hồi thập niên 1950, một bác sĩ người Nga tên là 
I.I. Brekhman đã gia công tìm kiếm một loại dược vật có thể 
thay thế cho vị sâm Á châu (Panax ginseng) vì sâm giá cao 
và lại bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Brekhman tìm ra loại cây 
eleuthero, một cây mọc nhiều trong vùng rừng hoang phía 
đông nước Nga. Sau hai mươi năm tìm tòi, ông đã khám phá 
ra những dược năng của loại cây này có tác dụng làm giảm 
căng thẳng, tăng cường sinh lực và điều hoà những bộ phận 
của cơ thể, làm chậm sự lão hóa của các tế bào. Vì tính chất 
phổ thông, lại dễ trồng, sâm Tây Bá Lợi Á được dùng để thay 
thế nhân sâm trong nhiều trường hợp. Sâm Tây Bá Lợi Á 
được đông y coi là dùng để bổ khí, tăng cường tì vị và thận, 


và an thần. 

Thái tử sâm hay hài nhi sâm (pseudostellaria heterophylla) 
là một loại củ dùng để bổ khí mặc dù không họ hàng gì với 
nhân sâm. Những người hay bị mệt, thiếu khí lực thường là 
vì bộ phận tiêu hóa không tốt, không làm đủ cơ năng biến 
dưỡng chất bổ dùng thái tử sâm để bồi bổ nguyên khí gia 
tăng huyết dịch và làm cho cơ thể mạnh lên. 

Theo Nguyễn Văn Minh trong Dược Tính Chỉ Nam, Việt Nam 
ta cũng có sâm gọi là Bố Chính sâm giồng ở các vùng núi 
ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra còn một số sâm mọc 
hoang tại nhiều tỉnh khác như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ 
An, Bình Thuận. Sâm Việt Nam cũng rất tốt nhưng không 
được trồng tỉa có phương pháp mà chỉ đào những cây mọc 
hoang nên ngày càng hiếm. 

Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ trong Cây Cỏ Việt Nam cũng ghi 
nhận các loại sâm hai lần chẻ (panax bipinnatifidus), sâm 
Nhật Bản (panax japonica) và loại sâm giả (panax 
pseudoginseng) mọc tại các vùng núi cao và cao nguyên 
nước ta. 


CÁC TÍNH NĂNG CỦA NHÂN SÂM 

Dược tính của nhân sâm là nhờ một số hóa chất có tên là 
ginsenosides (nhân sâm tỉnh). Hiện nay các dược học gia 
vẫn tiếp tục nghiên cứu về vai trò của các hóa chất này. Tuy 
nhiên người ta cũng biết được một số công năng của một số 
là kích thích trung khu não bộ, và một số khác lại có nhiệm 
vụ trấn áp cho não bộ khỏi hưng phấn. 

Sau đây là một số tính năng đã được kiểm nghiệm: 


Chống bệnh tật: Nhân sâm có tác dụng của một loại thuốc 
bổ, có công dụng chữa trị một số bệnh tật như giảm bớt 
phiền não, bực bội, phóng xạ và làm gia tăng sức đề kháng 
chung của cơ thể. Tuy các khoa học gia Âu Mỹ còn chưa 
công nhận những giá trị này một cách tuyệt đối nhưng cũng 
xác định một số công năng. Tiến sĩ Norman R. Farnsworth, 
giáo sư nghiên cứu của đại học Dược Illinois đã viết trong 
tạp chí Ngiên cứu về Kinh Tế và Dược Thảo về nhân sâm: 

- Chống lại sự mệt mỏi mà không có caffeine và làm tăng 
sức khỏe. Các lực sĩ Trung Hoa, Đại Hàn và Liên Xô thường 
dùng nhân sâm để gia tăng khí lực trong khi tập luyện và 
trước khi trình diễn. Một số lực sĩ Âu Mỹ cũng bắt đầu dùng 
loại dược vật này. 

- Chống lại những tàn phá của cơ thể do thương tật và xúc 
động gây ra. 

- Ngăn ngừa sự hủy hoại những hormone của các tuyến nội 
tiết. 

- Gia tăng trí nhớ. 

Kích thích hệ thống miễn nhiễm: Nhân sâm kích thích hệ 
thống chống bệnh tật khi được thí nghiệm trên cơ thể con 
người cũng như các loài vật. Nó làm tăng lượng bạch huyết 
cầu và tiêu diệt những vi sinh vật gây ra bệnh tật. Nhân sâm 
cũng làm gia tăng việc sản xuất chất interferon, một loại 
hóa chất do chính cơ thể con ngưòi tạo ra để chống lại các 
vi trùng, vi khuẩn. Trong một thí nghiệm, các nhà bác học 
Nga đã cho 4000 công nhân uống 4 miligram sâm mỗi ngày. 
Tỉ lệ đau ốm, nghỉ của những người này về các bệnh cảm, 
cúm, đau cổ, nghẹt mũi giảm rõ rệt so với các công nhân 


không dùng thuốc. Các phi hành gia Liên Xô cũng dùng 
nhân sâm để gia tăng sức khỏe khi được đưa lên không gian. 
Giảm lượng cholesterol trong máu: Các khoa học gia Mỹ cho 
biết dùng nhân sâm sẽ giảm bớt lượng cholesterol xấu và 
làm tăng lượng cholesterol tốt (high-density lipoproteins, 
hay HDLs). Nhâm sâm cũng có tác dụng làm dẫn nở các 
động mạch khiến máu ít bị tắc ngẽn và do đó tỉ lệ đau tim 
bớt đi. 

Tiểu đường: Nhân sâm cũng làm giảm lượng đường trong 
máu nhưng chưa có những thí nghiệm phối hợp việc dùng 
nhân sâm trong việc trị bệnh tiểu đường nên không biết rõ 
nhân sâm có tác dụng gì đi ngược với phương pháp chữa trị 
chuyên môn hay không. 

Bảo vệ gan: Những người bị suy gan vì dùng ma túy, uống 
rượu, hay bị các chất độc khác nếu dùng sâm có thể giải 
được phần nào chất độc tích tụ trong lá gan. Thí nghiệm cho 
thấy một số người lớn tuổi bị sơ gan vì nghiện rượu cũng 
bớt. 

Quang tuyến và phóng xạ: Những tế bào bị ảnh hưởng của 
chữa trị bằng quang tuyến và phóng xạ cũng ít bị hủy hoại 
hơn nếu bệnh nhân dùng sâm. 

Ung thư: Các nhà nghiên cứu Trung Hoa cho biết bệnh nhân 
ung thư dạ dày có thể kéo dài cuộc sống thêm được đến 4 
năm nếu dùng sâm. Khoa học gia Liên Xô thì tuyên bố nhân 
sâm làm nhỏ bớt những bướu và nhọt độc. 

Chống lão hóa: Ở Á châu, người ta thường dùng sâm khi tuổi 
đã lớn để cho thân thể kiện khang, làm chậm tuổi già. Sâm 
cũng giúp cho ăn ngon miệng hơn và làm tăng sự hấp thụ 


chất bổ dưỡng và sự suy nhược mà người già thường mắc 
phải. 

Gia tăng tính dục: Người Trung Hoa cũng tin rằng sâm giúp 
cho nam giới tăng cường khả năng tình dục, là một loại 
thuốc khích dâm nhẹ. Những nghiên cứu của Liên Xô cho 
thấy tinh trùng có nhiều hơn trong tinh dịch khi thí nghiệm 
trên bò mộng. Tuy nhiên đối với con người thì chưa có những 
kết quả rõ rệt. 

Một điều chắc chắn là sâm là một loại dược thảo có nhiều 
tính năng tốt cho sức khỏe nhưng ảnh hưởng thế nào còn 
tùy vào nhiều yếu tố khác. Một trong những vấn đề là trên 
thị trường có rất nhiều loại giả mạo, hoặc những dược phẩm 
đã bào chế có nhưng rất ít sâm, không đủ để có tác dụng gì 
và sự công hiệu có khi chỉ do ảnh hưởng tâm lý của người 
dùng. Trong một nghiên cứu của Hoa Kỳ, trong 54 loại dược 
phẩm có trộn sâm hiện đang bày bán trên thị trường, hơn 
60% chẳng có giá trị gì vì số lượng sâm trong đó quá ít. 
Đáng kể là 25% trong số dược phẩm đó hoàn toàn chẳng có 
tí sâm nào cả. Tuy những nhà sản xuất đã phản đối kết quả 
này, nhưng những kiểm nghiệm đã xác nhận đó là thực. Một 
trong những lập lờ quan trọng là người ta sử dụng một loại 
dược vật có tên là hồng sâm Hoa Kỳ hay sâm sa mạc mà 
cách đây độ hai chục năm rất thịnh hành. Các nhà dược 
thảo đã phi bác cái mỹ hiệu sâm sa mạc vì sâm là một loại 
cây thích bóng râm, ưa ẩm thấp (shade loving, moisture- 
demanding plant) không thể nào mọc trên những vùng đất 
khô cằn được. Loại cây đó chỉ có tác dụng nhuận tràng nhẹ 
mà thôi. Từ đầu thập niên 1980, loại sâm này không còn 


thấy xuất hiện trên các quầy hàng của Mỹ. 

Vấn đề thứ hai là ngoài số lượng, củ sâm phải có độ già cỡ 
nào mới dùng được. Thông thường sâm phải đủ 6 năm trở 
lên mới trưởng thành. Hiện nay, nhiều hãng đang rao bán 
một loại phân bón có tên là Sonic Bloom, nói là sầm bón loại 
hóa chất này thì chỉ hai năm là bằng sâm trồng theo lối cổ 
điển năm, sáu năm. Nhiều người cũng hoài nghi lối đi tắt 
này. Lối bào chế cũng quan trọng không kém vì khi bào chế 
người ta có thể pha trộn nhiều loại sâm xấu mà không ai 
phát giác được. Thành thử, những nhà chuyên môn cho rằng 
không gì chắc ăn bằng mua sâm nguyên củ, loại đã già vì đó 
là phương cách giản dị nhất để biết củ sâm như thế nào. 
Người Tàu thường thêm thắt nhiều dật sự li kỳ như sâm phải 
có chân, tay như một dáng người, không được đứt các rễ 
con... mới thực quí. Điều đó đúng tới mức độ nào chưa ai 
chứng minh được. 

Hiện nay sâm ngoài việc dùng làm thuốc còn được chế biến 
thành trà gói, nước uống, gia vị dùng trong nấu ăn, kẹo 
ngọt, ướp vào trà vân vân. Vì quá thông dụng nên không 
còn được coi là quí báu như trước nữa. Gần như tiệm bách 
hóa và thảo dược nào tại California cũng có bán những sản 
phẩm có dùng sâm. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Associated Press, Number Of Ginseng Growers Withering, LA 
Times March 25, 1997 

Castleman, M. The Healing Herbs, Bantam Books 1995 
Hobbs, C. The Ginsengs - A Users Guide, Botanica Press 


1996 

Hsu, Hong-Yen, Oriental Materia Medica, A Concise Guide, 
Keats Publishing, Inc. 1986 

Lý, Xuân Mai, Trung Thảo Dược Đại Bách Khoa, Mẫn Đình 
Phương xuất bản 1991 

Mới, Nhân Sâm: món quà kỳ diệu của thiên nhiên (không đề 
tác giả) Tuân báo số 430, Jan 8, 1997 

Người Việt, Công Dụng Của Sâm, (không đề tác giả) số 
1199, April 7, 1988 trang B1,3 

Nguyễn Văn Minh, Dược Tính Chỉ Nam, quyển 3, Xuân Thu 
(không đề năm) 

Osterman, C. Ginseng Makes a Great Tonic for Economy, LA 
Times, Dec. 7, 1994 

Reid, D. Chinese Herbal Medicine, Shambala, Boston 1993 
Turner, C. Canada Discovers A Root to Wealth, LA Times Oct 
7, 1995 trang D1,8 

Veninga, L. The Ginseng Book, Big Tree Press 1973 

Vu, Đại Quang, Ảnh hưởng Trung Quốc đích 100 các nhân 
vật, Thần Tinh Đài Bắc 1994 

Williams T. The Complete Illustrated Guide to Chinese 
Medicine Barnes & Nobles Books, New York 1996 

Tài liệu Internet 


[1] Hardwood không phải là một loại cây mà chỉ chung 
nhưng loại danh mộc, gỗ cứng và bền chắc như cẩm lai, sổi, 
lim, sến... 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: VietKiem 
Được bạn: đưa lên 
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2004 


